Gửi hàng từ Úc về Việt Nam têt Nguyên Đán 2024 

Còn chỉ gân 2 tháng nữa thôi là người Việt khắp nơi trên thé giới sẽ chào đón một cái tết cỗ truyên dân 
tộc - tết Giáp Thìn. Ngay từ bây giờ nhiều người tại Úc cũng đã bắt đầu nao lòng và chuẩn bị mua sắm để 
gửi những món quà biếu, quà tặng về cho gia đình ở Việt Nam. Với cộng đông người Việt ở Úc thì có rất 
nhiều người đã tranh thủ gửi hàng từ Úc về Việt Nam sớm đề tránh tình trạng quá tải dịp gần tết cũng 
như cước phí vận chuyên. cũng ôn định trong thời điểm này. Hãy cùng Shirogane Express điểm qua các 
hoạt động chuẩn bị cho tết năm nay nhé. 


1. Cảm xúc của người Việt đón tết ở Úc 
2024 như thê nào? 


Đối với nhiều người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Úc khi đón tết bên xứ người và nhìn cảnh 
người thân tại Việt Nam quây quần và chuẩn bị đón tết chắc hẳn nhiều người cũng rất chạnh lòng. 


Trong thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa, ai nấy cũng đều cảm thấy nhớ quê hương của mình rất 
nhiều. Thời gian đó ở Việt Nam mọi người đều đang quây quần gói bánh chưng, cúng tổ tiên, đi lễ chùa, 
hái lộc mừng năm mới. Với những người ăn tết xa xứ đây là nỗi nhớ trong ký ức, sau đó là nỗi nhớ gia 
đình, người thân, bạn bè vì Tết là thời gian sum họp gia đình, gặp gỡ người thân bạn bè. 


Người Việt mình có tục lệ dù có đi đâu làm gì thì ngày Tết cũng quay về đoàn tụ cùng gia đình. Ở Úc, để 
giúp cho mọi người vơi bớt đi nỗi nhớ quê hương, đã có nhiều hội đoàn người Việt ở Úc cũng tổ chức 
các hoạt động mừng xuân, đón tết theo đúng các nghỉ thức cỗ truyền với những điều kiện sẵn có để giúp 
nhiều người nguôi ngoai. Một số các hoạt động diễn ra sôi nỗi tại Úc như: các hội chợ xuân ở Melbourne, 
làng văn hóa 3 miền dân tộc Việt Nam, hội chợ tết tại Perth, Adelaide hay Queen island, hay những hội 
đoàn sinh viên tổ chức tết,... 


>> Có thê bạn quan tâm: Lịch nghỉ tết dương lịch 2024 và chế độ lương, thưởng 


“^^ Z K ) ` " "^^ " “ 
2. Hoạt động đón têt của người Việt tại Úc 
Úc là nơi có cộng đồng người Việt với số lượng khá đông, bao gồm khoảng 300.000 người và gần 
30.000 sinh viên đang theo học tại đây, tập trung nhiêu nhất tại hai thành phô Sydney (Bankstown, 
Cabramatta, Marrickville) và Melbourne (Footscray, Springvale, Richmond, St. Albans), tiệp đên là thành 
phô Brisbane, bang Queensland, thành phô lớn thứ ba của Úc, có hai khu chợ Việt chính là Darra và 
Inala. 


Vào khoảng thời gian trước khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, người Việt tại Úc luôn tổ chức những hội 
chợ tết đặc biệt của cộng đồng mình và được thủ tướng Úc Scott Morrison gửi điện chúc mừng với tên 
gọi chính thống là "Tết cổ truyền Việt Nam - Vietnamese Tet Lunar New Year". Như ở Melbourne luôn có 
hội chợ Tết ở Saint Albans, Sunshine, Footscray, hay Richmond, Springvale,... được tổ chức cho cộng 
đồng người Việt mua sắm các vật dụng chuẩn bị mâm cỗ tết cho gia đình tại Úc. 


Các gian hàng được bày bán các mặt hàng phục vụ cho ngày Tết như băng đĩa nhạc, hoa Tết, món ăn 
Việt, các vật dụng trang trí,.... Khu âm thực bày bán những món ăn đặc trưng của 3 miên như bò nướng 
lá lôt, thịt nướng, gà nướng, bánh chưng, bánh tét,...vô cùng phong phú và đa dạng đê người dân lựa 
chọn. 


VY ĐA & xác ra» 


Tại Sydney, khu vực Chợ Cabramatta phục vụ người Việt cùng các sắc dân khác với đủ các món ăn 
hương vị đặc trưng quê nhà từ bánh đa nem rán, giò lụa, chả quay, hạt dưa, hạt hướng dương, bao lì xì, 
trái cây các loại để bày mâm ngũ quả cho đến bánh mứt, câu đối, đèn lồng và rất nhiều hoa tươi để làm 
tăng không khí của ngày Tết. Bên cạnh đó, ở các khu Footscray các sản phẩm tết đầy màu sắc của 
người Việt cũng tô điểm thêm cho hoạt động tết của người Việt tại Úc. 


Các 2T chợ người Việt ở Úc bày bán rất nhiêu mặt hàng trang trí tết đậm chất Việt như: bánh kẹo, mứt 
tết, trái cây, bánh tét, bánh chưng, trà, hoa trang trí, bao lì xì, các vật dụng trang trí tết trong nhà. Với 
những khách đến tham gia vào các hội chợ Việt ở Úc. Bên cạnh việc đến đây để mua sắm các dụng cụ 
trang trí tết trong nhà, thì họ đến để thăm những người cùng quê, gửi những lời hỏi thăm, chúc tụng nhau 
vào dịp năm mới. 


Lễ hội Tết Việt tại Úc không chỉ thu hút những người Việt nơi đây mà còn khiến nhiều du khách nước 
ngoài tò mò và muốn để tìm hiểu về Tết truyền thống của người Việt Nam. Đặc biệt hơn, nhiều người còn 
đi nhà thờ, đi chùa đầu năm để thắp nén hương cầu Chúa Trời, Phật phù hộ gia đình và người thân 
những điều tốt lành. 


3. Những món quà phương xa cho người 
thân tại Việt Nam 


Đối với nhiều người, tết là khoảng thời gian mà nhu cầu đi lại rất nhiều để thăm người thân ở Úc hay trở 
về Việt Nam để đón tết . cùng gia đình. Nhưng năm nay do ảnh hưởng dịch covid-19 hoặc có những 
người bận không thể về được, việc thăm viếng, hồi hương đón tết sẽ được gác lại và thay vào đó là mua 
sắm những món quà tết để gửi hàng trang trí nhà cửa để đón tết nơi xứ người. 


Với những người Việt sinh sống và định cư ở Úc thì nhiều người cũng chọn cách gửi hàng từ Úc về 
Việt Nam vào dịp tết. Các món quà gửi từ Úc về nhà rất đa dạng như: các loại bánh kẹo, socola, khăn, 
trang sức, quần áo, đồ điện tử, điện thoại,... để gửi cho người thân đó nhận sớm những món quà trong 
dịp tết. Tại văn phòng Sydney của Shirogane Express hiện đang nhận những thùng bưu kiện để kết nói 
với người Việt tại Úc và Việt Nam. Bạn hoàn toàn có thể gửi quà về cho người thân của mình với các 
dịch vụ: 

e - Gửi hàng từ Melbourne về Việt Nam. 

« - Gửi hàng từ Sydney về Việt Nam. 

e« - Gửi hàng từ Brisbane về Việt Nam. 

Và ở nhiều thành phố đông người Việt khác từ Úc. Ngay từ bây giờ bạn có thể liên hệ với chúng tôi để 
lựa chọn những hộp bánh kẹo, lọ thực phẩm chức năng, quần áo, những chiếc điện thoại hay máy tính 
bảng,... để gửi về Việt Nam làm quà cho bạn bè, người thân, gia đình chuẩn bị đón tết 2024 nào! 


Nếu cần hỗ trợ cho việc đóng hàng, pick up hay tư vấn về bảng giá gửi hàng từ Úc về Việt Nam trong 
dịp tết nguyên đán 2024. Hãy liên hệ ngay với Shirogane Express để được tư vấn hỗ trợ: 
e _ Hotline: (+84) 966.735.678 

Zalo/Whatsapp: (+84) 966.735.678 


© 
e _ Fanpage: https:/www.facebook.com/vnshirogane 
e _ Website: www.shirogane.vn 


BĂND KÝ ĐỂ NHÂN BẦU GIÁ 


